Top 9 loại đèn pin tiện ích làm quà tặng in logo 
Đèn pin là thứ cần thiết phải có trong tay, đặc biệt là khi mắt điện, khi bạn đang 


kiểm tra tầng hầm hoặc trong một chuyến đi cắm trại. Vì vậy, đèn pin là một trong 
những vật phâm đáng đê bạn in logo làm quà tặng. 


Bạn có thể tham khảo các loại đèn pin mà Đại Đông Giang chia sẻ dưới đây, để 
làm quà tặng cho khách hàng, đôi tác. 


Các loại đèn pin 
Đèn pin sợi đốt 
Đèn pin bóng đèn sợi đốt là loại phổ biến nhất được tìm thấy trong nhà của mọi 


người. Chúng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ và thường chạy bằng pin D. Nói chung, 
những đèn pin này thuận tiện nhật cho khả năng chỉ trả của chúng. 


Đèn pin sợi đốt 


Đèn pin bóng đèn sợi đốt được chế tạo để chịu được thời tiết và cũng sẽ chống 
lại sự ăn mòn. Bạn sẽ có thể sử dụng đèn pin này trong các tình huống trời mưa 
vì nó có khả năng chống thắm nước và đủ bền để chống rơi. Nó sẽ hoạt động tốt 
cho nhiều mục đích. 


Đèn pin LED 


Có những trường hợp nên sử dụng đèn pin LED. Chúng không hoạt động theo 
cách giống như đèn pin bóng đèn sợi đốt, chúng không tạo ra nhiệt và có thể tồn 
tại trong một thời gian dài. Chi phí của đèn pin LED phải tương đương với chỉ phí 
của đèn pin bóng đèn sợi đốt hạng nặng. 


Đèn pin LED 

Đèn pin LED phát ra một loại ánh sáng khác: Bóng đèn sợi đốt phát ra ánh sáng 
trắng với sắc vàng; Đèn LED phát ra ánh sáng trắng với sắc xanh. 

Đèn pin HID phóng điện cường độ cao 


Đèn pin phóng điện cường độ cao thường được viết tắt là đèn pin HID. Những 
loại đèn pin này sẽ có khả năng tạo ra ánh sáng cực mạnh. Chúng hoạt động bằng 
cách cho một dòng điện chạy qua một quả câu khí ion hóa, vì vậy chúng chắc 
chắn khác với một trong hai mẫu đã được đề cập cho đến nay. 


Đèn pin HID phóng điện cường độ cao 


Những đèn pin này ít phổ biến hơn nhiều so với kiểu đèn sợi đốt hoặc kiểu đèn 
LED. Đèn pin HID đắt hơn do cách thức hoạt động của chúng. Để mua một trong 
những đèn pin này, bạn có thể phải trả giá gấp 10 lần giá của một trong những 
đèn pin sợi đốt. 


Đèn pin điều áp 

Một số bóng đèn sợi đốt cũng bao gồm khí điều áp để tăng tuồi thọ của bóng đèn. 
Các loại khí như xenon, halogen và krypton có thê giúp làm sáng đèn trong khi đôt 
cháy chậm hơn. Đèn pin, hiên thị ở đây, được trang bị bóng đèn kryptfon. 


Đèn pin điều áp 


Điều này sẽ cho phép đèn pin nói chung sáng hơn trong khi kéo dài lâu hơn. Mặc 
dù có nhiều tiện ích nhưng chiếc đèn pin này cũng rất rẻ, khiến nó trở thành một 
lựa chọn tốt cho bắt kỳ ai có ngân sách eo hẹp. 


Đèn pin năng lượng mặt trời 


Chúng thực sự có thể khá thuận tiện để sử dụng và đủ mạnh cho nhiều mục đích. 
Hầu hết các đèn pin chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ yếu hơn đáng kể so với 
các tùy chọn khác trong danh sách này. Có một số kiểu máy có thể khá sáng, 
nhưng bạn không nên mong đợi nó có thể cạnh tranh với đèn pin LED hoặc đèn 
pin HID. 


Đèn pin năng lượng mặt trời 


Đây là những đèn pin tiết kiệm chỉ phí có thể so sánh với đèn pin bóng đèn sợi đốt 
khi chúng được sạc đúng cách. Mô hình đang được hiển thị ở đây cũng đi kèm 
với một tay quay. Điều này cho phép bạn tự tạo ra một số năng lượng để tạo ra 
ánh sáng. Điều này rất tiện lợi khi bạn chưa sạc pin cho đèn pin bằng năng lượng 
mặt trời mà vẫn cần tận dụng. 


Đèn pin đội đầu 

Sở hữu đèn pin đội đầu rất thuận tiện vì chúng có thể giúp bạn soi đường khi tay 
bạn đang bận. Nêu bạn cân đèn pin đê nhìn, nhưng bạn cũng cân mang theo thứ 
gì đó, điều đó có thê hơi bât tiện. Giải pháp cho vân đề này là sở hữu một trong 
những chiêc đèn pha này. 

Đèn pin đội đầu 


Chúng có thể buộc ngay trên đầu bạn và chúng sẽ dễ dàng soi đường cho bạn. 
Đây là một chiêc đèn pin tuyệt vời nên sở hữu khi bạn muôn làm mọi thứ thuận 


tiện nhất có thể cho bản thân. Đeo đèn pin trên đầu cho phép bạn làm những việc 
khác băng tay. 


Nó là một cái gì đó sẽ chứng minh là hữu ích và nó đủ hiệu quả về chi phí để có 
thể thực tế cho bất kỳ ai. Hầu hết các loại đèn pin đội đầu này sẽ sử dụng bóng 
đèn LED để cung cấp ánh sáng. Điều này có nghĩa là chúng sẽ rất sáng và tồn tại 
trong một thời gian dài. 


Đèn lòng 


Đèn lồng là một cách thuận tiện khác để thắp sáng khu vực mà bạn sẽ muốn xem 
xét. Tất nhiên, đèn lồng truyền thống sử dụng dầu hỏa hoặc một loại nhiên liệu 
khác để cung cấp ngọn lửa. Trong thời hiện đại, đèn lồng LED đã trở nên phổ biến 
hơn nhiều. 


Đèn lồng 


Chúng hoạt động tương tự như đèn pin LED, ngoại trừ việc bạn chỉ cần đặt chúng 
gần vị trí của mình, thay vì chỉ cho chúng nơi bạn muốn đến. Tuy nhiên, bạn có 
thể mang theo những chiếc đèn lồng như thế này để thắp sáng con đường của 
mình. Chúng thường được sử dụng cho mục đích cắm trại hơn là đi bộ đường dài 
hoặc đi đâu đó trong bóng tối. 


Đèn pin lắc 

Đèn pin lắc độc đáo ở chỗ chúng không chạy bằng pin. Bạn có thể tò mò làm thế 
nào đèn pin thậm chí sẽ hoạt động mà không cần nguồn điện. Nó thực sự chạy 
bằng nam châm được đặt bên trong đèn pin. 

Đèn pin lắc 


Khi bạn lắc đèn pin, nó sẽ tạo ra phản ứng và cung cấp ánh sáng bạn cần. Bạn 
chỉ cần lắc đèn pin bắt cứ khi nào bạn cân sử dụng. Điều này rất tiện lợi vì bạn sẽ 
không phải lo lắng về việc mua pin cho đèn pin của mình. 


Đèn pin sạc USB 

Mua pin có thể đã trở thành dĩ vãng khi bạn mua đèn pin sạc USB. Công nghệ 
đèn pin đã thay đôi khá nhiêu trong những năm gân đây. Giờ đây, bạn có thê mua 
đèn pin có pin tích hợp có thê sạc giông như cách bạn sạc điện thoại thông minh 
của mình. 


Đèn pin sạc USB 


Chỉ cần cắm đèn pin của bạn vào công USB và nó sẽ sạc cho bạn. Đây là loại đèn 
pin tiện lợi nhât đề sở hữu trong thời kỳ hiện đại. Rât có thê bạn đang liên tục sạc 
một sô loại thiệt bị trong nhà. 


Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin hay các loại quà tặng, bạn có thể liên hệ với 
Đại Đông Giang ngay hôm nay. Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn tìm hiểu thêm về 
các sản phẩm, các món quà tặng với giá rẻ nhất thị trường. 


Đại Đông Giang — Đơn vị cung cấp quà tặng chất 
lượng, giá rẻ 


Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, cung cấp quà tặng 
doanh nghiệp, Đại Đông Giang luôn nhận được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều 
doanh nghiệp, công ty lớn nhỏ. Các sản phẩm quà tặng: bình giữ nhiệt, bút ký, set 
quả tăng, v.v. luôn được đánh giá cao về chất lượng và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn. 


Sản phẩm của nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo độ an toàn khi sử dụng. Các 
mẫu mã quà tặng luôn được cập nhật xu hướng thị trường và bắt kịp “trend” quà 
tặng trên thế giới, giúp doanh nghiệp có được sự lựa chọn món quà tặng sự kiện 
hội nghị, quà tặng đối tác, tinh tế và độc đáo. 


Ý tưởng thiết kế mới lạ cho các set quà tặng, in khắc logo, hình ảnh công ty chuẩn 
xác, thiêt kê, màu sắc, đảm bảo chât lượng, gia tăng vai trò marketing của quà 
tặng. 


Bên cạnh chất lượng, Đại Đông Giang còn quan tâm đến giá cả. Vì vậy, chúng tôi 
luôn cung cấp các sản phẩm quà tặng mức giá tốt nhất, đa dạng về mẫu mã và 
mức giá để doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn cho phù hợp với ngân sách của từng 
chiến dịch. Đặc biệt, khi đặt hàng với số lượng lớn, quý doanh nghiệp còn được 
hưởng mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn. 


Khi hợp tác cùng Đại Đông Giang, chúng tôi cam kết sản xuất quà tặng theo đúng 
tiến trình, hoàn thành và giao hàng theo tận nơi đúng thời gian, đúng số lượng 
thỏa thuận hai bên. 


Vì lẽ đó, khi chọn quà tặng doanh nghiệp của Đại Đông Giang, hầu hết các công ty, 
doanh nghiệp hoàn toàn an tâm và không tốn nhiều thời gian, ngân sách chọn kế 
hoạch quà tặng. Quý Doanh nghiệp hãy liên hệ ngay Đại Đông Giang, để chúng tôi 
được tư vấn cho doanh nghiệp những giải pháp quà tặng doanh nghiệp trong các 
sự kiện hiệu quả tối ưu nhất. 


